





PHAN VI E 





GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO XA QUÉ HÀ NỘI 


NHUNG CHUNG NHÂN 
CUA CHÚA CUU THE 








A à 


zo. 








Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 


QUOI KHAI SI H £A 


Gia Ðinh Công Giáo Xa Quê Hà NÔi 























E) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
— XA QUE HA NOI 


LAM CHUNG | 
CHO CHUA CUU THE 





Thua Dite Tóng, nhán dip ky niém 15 
nám thành lập cua GDCGXQHN, xin Đức 
Tóng vui lóng chia sé vé nguyén nhán, bói 
cánh nào thành láp nén Uy ban Muc vu Di 
dán lúc bấu gio? 

- Nàm 2007, tói duoc Toà Thánh bó 
nhiệm vào Hội đồng Toà Thánh vé Di Dân. 
Những năm ấy, làn sóng di dân tại Việt nam đã 
rất phát triển. Có nhiều vấn đề đặt ra. Đặc biệt 
vấn đề các Bí tích và vấn đề đức tin. Nhiều 
người trẻ đi làm xa muốn chuẩn bị kết hôn thật 
khó khăn trong việc học giáo lý. Vào thời điểm 
ấy, các giáo phái Tin lành cũng hoạt động mạnh 
mé trong giới trẻ, sinh viên. Nhiều bạn trẻ gặp 
tôi nói rằng Đức tin bi lung lay khi bị những 
người bạn Tin lành công kích và chất vấn. Có 
nhiều bạn trẻ ở quê nhà trong giáo xứ toàn tòng 
giü đạo rất tốt. Nhưng khi ra thành phố, ở giữa 
môi trường không công giáo, cũng bi xao lãng. 
Chính vì những lý do đó tôi đã quyết định lập ra 
Ban Mục Vụ Di Dân. Đó là bước đầu hinh thành 
GĐCGXQHN. 


Vậu khi thành lập UBMV dr dân thì 
Đức tông đã giao trách nhiém đó cho ai, và 
những ai đã công tác tích cuc vói Cha trong 
giai doan dó? 


- Khi lập ra UBMVDD, tôi đã trao cho các 
cha Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà điều hành. Vì 
Thái Hà là nơi quy tụ đông đảo anh chi em di 
dân. Hơn nữa, nhà dòng có đông các cha, các 
tháy có thể hỗ tro cho UBMVDD hoạt động hữu 
hiệu. 

Những khó khăn, thử thách khi quyét 
dinh thành lập UBMV di dân lúc đó là gi và 
bang cách nào dá vuot qua được những khó 
khăn đó, xin Đức Tống vui lòng chia sé? 


- Ban đầu tổ chức khá khó khăn. Vì anh 
chị em di dân ở tứ phương đến nên không có 





quy củ nề nếp. Chỉ biết đến đi lễ, xưng tội, rồi 
về. Có người đi làm công sở, có người chạy xe 
ôm, có người lái tắc xi, có người đồng nát, có 
người lao công, có các sinh vién...Nói chung là 
đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề nên quy tụ 
thật khó. Sau này, quý cha đã có sáng kiến quy 
tụ giáo dân theo gốc xứ. Nhờ việc mọi người 
cùng có gốc gác ở cùng một xứ biết nhau đã kêu 
goi nhau và liên kết với nhau nén quy tu day đủ 
và ấm cing hơn. 


Qua nhitng gi đã nghe, đã thấu những 
điều nguói xa quê làm, Đức Tổng có cám 
nghi, suy nghi gi vé vai tro, sứ mang làm 
chứng cho Chúa Cứu Thé tai Hà Nói của 
GDCGXQHN? Và xin Cha cho chúng con doi 
lời huấn từ để chuẩn bi bước sang giai doan 
mới 2 

- Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà nội từ 15 
năm nay đã dàn hình thành, ón định tổ chức và 
phát triển rất tốt. Không những đã quy tụ mà 
còn có nhiều hoạt động giúp đào sâu đức tin 
như cau nguyện, tinh tâm, các hoạt động thi 
giáo lý, tổ chức các ca đoàn, tổ chức giao luu thé 
thao,... 


Có thé nói sau 15 nàm tó chüc, Gia Dinh 
Cóng Giáo Xa Qué Hà Nói dang phát trién rát 
tốt. Tôi tin rằng với dà tiến này Gia Dinh Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội sẽ có nhiều hoạt động hơn 
nữa. Đặc biệt hoạt động truyền giáo bằng minh 
chứng Đức tin trong đời sống lương thiện, bác 
ái hằng ngày, giới thiệu đức tin cho những 
người chung quanh. Làm cho ngày càng có 
nhiều người nhận biết Chúa và đạo thật hơn. 


Xin Chúa chúc lành cho anh chi em. 


Chúng con xin cám ta Đức Tổng 





Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 








Chân Dung Các VỊ 














A Í 


Cha đặc trách 
GIOAN LƯU NGOC QUYNH 





ge 


Cha phó đặc trách 
PHÉRÓ TRINH CÓNG CHÍ 





Cha phó đặc trách 
GIUSE TRẤN HỮU HOAN 








Cùng xuất thân từ Nhà dòng Chúa Cứu Thé, nhưng mỗi Cha lai tham gia 
cộng tác vào GDCGXQ HN ở những thời điểm khác nhau, trái qua những thăng 
tram khác nhau. Từ năm 2019 cho đến nay 2021 ba Cha đang đồng hành chèo 
lái chung con thuyền Đức tin của Cộng Doan những người xa qué tại Hà Nội. 








k 
' 
L] 





, SCH - EUN; T "o سم‎ rp | CHEN "mm P : 
mm m 8 mu 
LB _ Ki | 2 d Å | L É Se ' 





„mem BS) GIA BINH CÔNG GIÁO 
.مد‎ XA QUE HÀ NỘI 


2 + 


! kinh DC Con ۳ . 


(Ga 17,19) 


' Cha dàc trách 





€ #7 GIOAN LƯU NGỌC QUÝNH > 
^. Ap ek 








au nhiéu thành cóng trong viéc 

dác trách linh huóng các nhóm 

sinh vién, dác biét nhóm sinh 
viên của Giáo phận Vinh dang học tập tai Hà 
Nội (Nay là Cộng đoàn Giáo phận Vinh — Hà 
Tinh tại Hà Nội), tháng o9 năm 2009, cha 
Gioan Luu Ngoc Quynh dá duoc nhà Dóng 
Chúa Cứu Thé Hà Nội tín nhiệm giao cho sứ 
vụ: Đặc trách Cộng đoàn những người di dân 
tại Hà Nội. Lúc này Cộng đoàn như được 
bước sang một trang sử mới. Từ một nhóm 
nhỏ chưa có quy mô tổ chức, ngày 12 tháng 
12 năm 2009, cha Gioan đã chia Cộng đoàn 
di dân này thành 1o Cộng đoàn nhỏ theo 
cách ngẫu nhiên và cho tự chọn. Tiếp đó, mỗi 
Cộng đoàn tự bầu chọn ban điều hành cho 
riêng minh. 


Trong thói gian này, cha Gioan đã 
chuyén dói thánh lé 20h tói thü ba, vào ngày 
thứ tu, và chon Thánh Giuse Thợ làm bón 
mang. Sau mói Thánh lé thü Tu, cha Gioan 
mời goi mỗi cộng đoàn ở lại gặp gỡ, chia sé 
những công việc, những khó khăn, những 
mối bận tâm của mình cũng như những công 
việc sắp tới của Cộng đoàn. Nhờ những buổi 
chia sẻ thân mật như vậy, sự gắn kết giữa các 
thành viên ngày càng tăng và xuất hiện 
những con người nhiệt thành, đạo đức, dấn 
thân, có óc tổ chức, có khả năng lãnh đạo 
Cộng đoàn Dân Chúa. 


Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 


Sau gần ba tháng để cho các Cộng đoàn 
thử nghiệm, ngày 18 tháng 3 năm 2010- Ngày 
khai sinh ra Hói Dóng Muc Vu - tai phóng Hói, 
cận kề Đền Thánh Giêrađô, cha Gioan cho tiến 
hành một cuộc bầu cử công khai, đủ các thành 
phần của 1o Cộng đoàn cùng tham dự, để thiết 
lập Hội Đồng Mục Vụ, nhiệm kỳ (2010 — 2013), 
nhằm giúp cha cộng tác tích cực hơn trong việc 
điều hành, tổ chức các hoạt động cho những 
nguói con xa xứ, xa quê tại Thành phố Hà Nội. 


Qua các giai đoạn hừng đông tỏa sáng 
(2013-2016), giai đoạn bừng cháy tin yêu 
(2016-2019) và giai đoạn chứng nhân cho Chúa 
Cứu Thế (2019-dén nay), Cha đặc trách vẫn 
luôn là chỗ dựa vững chắc trong mọi hoạt động 
của GDCGXQ Hà Nội, trong đó dấu ấn đậm 
nhất phải kể đến là dịp Đại Lễ Di Dân hằng 
năm. 

Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội phát 
triển đi đến ngày hôm nay, là nhờ rất lớn vào 
khả năng dẫn dat, định hướng của người anh 
cả- Cha Gioan Lưu Ngọc Quỳnh. Cha Gioan là 
một con người thánh thiện, công minh, uyên 
bác. Mọi công việc của Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều 
được cha Gioan tận tinh linh hướng. Với tình 
yêu dành cho những người xa quê, cha luôn bận 
tâm về những phương thức để giúp cho đời sống 
Đức Tin của họ được thăng tiến, làm sao để họ 
không cảm thấy bị lẻ loi giữa chốn Thủ đô này. 
Không áp dat, không cứng nhac, cha Đặc trách 
luôn mềm dẻo trong phương thức lãnh đạo. Do 
đó, ngài luôn được moi thành viên trong Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội kính trọng. 
Nhân đức và tài năng của cha đã được bộc lộ rất 
rõ trong quá trình cha dẫn dắt Gia Đình Công 
Giáo Xa Qué Hà Nội. 

Cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh 
cũng là tác giả của bài hát Tình ca di dân. Một 
tác phẩm âm nhạc khắc họa rõ nét nhất cuộc 
sống, tâm tình của những người xa xứ xa quê. 


Nhìn lại 12 năm Hồng Phúc mà Thiên 












|) GIA DINH CÔNG GIÁO 
rim XA QUE HA NOI 


2006 - 2021 ON 





Chúa trao ban cho cha Đặc trách Gioan Lưu 
Ngoc Quynh duoc dóng hành và dàn dát Gia 
Dinh Công Giáo Xa Qué Hà Nội, cha Gioan đã 
có những chiêm nghiệm vé hành trinh đặc biệt 
này, nhất là 3 xác tín cơ bản trong đời sống 
phụng vụ. Cha chia sé: 


“Xác tín thứ nhất, Thiên Chúa luôn quan 
phòng. Điều này ta đã nghe giảng nhiều nhưng 
để trải nghiệm thì rất khó. Nhìn lại hành trình 
không phải 12 năm qua, nhưng từ khi đi tu đến 
giò, tôi thấy Chúa có một chương trình rất cụ 
thể trên cuộc đời tôi. Cách đây hơn 30 năm, tôi 
vào chúng viện và sau khi rời chủng viện, tôi 
không hề có cảm tưởng sẽ săn sóc những người 
nghèo. Nhưng Thiên Chúa đã gửi đến cho tôi 
những người nghèo thật sự: nghèo về mặt vật 
chất, nghèo về mặt tri thức, nghèo về mặt hình 
thức. Khi được đồng hành với họ, giúp họ vượt 
qua những khó khăn, cảm thức yêu mến người 
nghèo đã trỗi dậy trong tôi. Trong 10 năm đồng 
hành với họ, tôi đã được học, được trang bị 
những kiến thức, những kỹ năng, những kinh 
nghiệm để làm việc trong cánh đồng mục vụ 
sau này. Nam 2006, tôi là thành viên của Công 
Hội Tỉnh. Trong nhiệm kỳ đó, Công Hội Tỉnh 
đã nhắm tới ba mục đích tông đổ, trong đó có 
mũi nhọn làm việc giúp đỡ cho anh chi em di 
dan tai thành thi. Sau thói gian tiếp cận với 
những người nghèo, những người công nhân 
tại thành phố Sài Gòn, tôi đã được gởi ra Hà 
Nội để tiếp tục sứ vụ của mình, và Thiên Chúa 
đã trao Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội cho 
tôi. 

Nhin lai, tôi tháy môt kë hoach dà duoc 
sắp xếp, an bài rất kỹ. Chúa có một kế hoạch 
cho tôi thấy trước Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
là của tôi. Tôi như được chuẩn bị mọi sự để 
phuc vụ cho Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội. Nhân duyên này tôi goi là sự quan phóng. 
Tôi tin chắc chắn Thiên Chúa đã quan phóng, 
sắp xếp mọi việc để cho tôi và Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội có một cơ duyên mặn mà, 
lâu dài như vậy. 





Xác tín thứ hai, đó là Thiên Chúa làm 
mọi sự khi chúng ta biết quy hướng về Ngài. 
Khi đến với GDCGXQ HN, việc đầu tiên, tôi cố 
gáng quy hướng tất cả moi sinh hoạt về với 
Chúa, từ những buổi cầu nguyện, từ thánh lễ 
định ky, thánh lễ bón mang, các chương trinh 
hành hương, tĩnh tâm, bác ái từ thiện...tất cả 
déu quy hướng về Chúa. Nhờ quy hướng vé 
Chúa như vậy nên dường như tất cả những sự 
khác biệt, thậm chí sự đối kháng trong một tập 
thể đông đúc, phức tạp này đã được Thiên 
Chúa tháo gỡ. Chính Chúa đã làm cho sự khác 
biệt đó trở thành duy nhất. Đúng là chỉ có 
Chúa mới làm được những việc vĩ đại như vậy. 
Còn về phương diện con người thì không thể 
làm cho cái sự khác biệt đó được trở nên duy 
nhất, hoàn hảo như trong GĐCGXQ HN hôm 
nay. 


Xác tín thứ ba, đó là hãy bám vào những 
gi Chúa đã ban tặng, đó chính là Giáo Hội, là 
nhà dòng để hành động thì sẽ không sai lầm. 
Tôi được sai đến với GĐCGXQHN cũng từ sứ 
vụ của nhà dòng. Tôi làm việc trong 
GDCGXQHN cũng đại diện cho Hội Thánh, 
cho nhà dòng. Cho nên, tôi luôn có Hội Thánh, 
có nhà dòng, có các cha phó, có các soeurs, có 
các thành phần dân Chúa cùng đồng hành và 
cộng tác. Khi làm việc trong Hội Thánh với tư 
cách nhân dân của Hội Thánh được sai di nhu 
vậy, thì chắc chắn không sai làm mà sẽ sinh 
hoa kết quả tốt. Đó là ba xác tín cán bản và tôi 
nhận được trong hành trình nhìn lại 12 năm 
đồng hành với GDCGXQ HN”. 


Với tư cách là cha Đặc trách của Gia Dinh 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội, cha Gioan Lưu 
Ngọc Quỳnh đã có những tâm tình gửi đến tất 
cả những người xa xứ xa quê trong dip nhìn lại 
hành trình 15 năm - Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Cha 
nhắn gửi: “Trước hết, tôi muốn tất cả những 
người xa quê cùng tôi tạ ơn Thiên Chúa vì 
Hồng Ân mà GDCGXQHN trong suốt trong 15 
năm qua. Tôi ước mong rằng tâm tình tạ ơn 
này được mọi người xa quê thực hành đặc biệt. 
Đế nhờ tâm tình tạ ơn đó mà Thiên Chúa sẽ 


eee eet WO tee NDS CERE WEIL ID... sa EE‏ ړک لا تي 





Phần VI: Những chứng nhân của Chúa Cou Thé 































= cem 


HØ 


tiép tuc chúc phúc cho mói nguói chüng ta. 

Tâm tình thứ hai mà tôi muốn gửi đến anh 
tất cả anh chị em xa quê, đó là chúng ta hãy bám 
lấy Hồng Ân này. Để rồi chúng ta không ngủ 
quên trong chiến thắng, nhưng chúng ta can 
đảm dấn thân, mạnh mẽ hơn nữa vì chúng ta 
biết rõ con đường chúng ta đi là con đường 
đúng, con đường của Chúa, con đường hội 
thánh. Từ 15 năm này, GDCGXQ HN sẽ tiến 
mạnh, tiến nhanh hơn nữa để làm nên một 
Giáo hội thừa sai năng động và mang lại nhiều 
lợi ích cho Chúa, cho con người, đặc biệt cho 
những người di dân tại thành phố này. 


Tâm tình thứ ba, tôi muốn cầu chúc cho 
tất cả anh chị em xa quê luôn luôn được tràn 
day niềm tin sống động, luôn luôn một niềm 
cậy trông, một lòng yêu mến sắt son, một lòng 
nhiệt thành vững mạnh. Từ đó, chúng ta cùng 
cộng tác với nhau, làm cho vườn nho của hội 
thánh là GĐCGXQ HN, là những người di dân 
tại Hà Nội này ngày càng sinh nhiều hoa trái. 
Đó là ba tâm tình, cũng là 3 lời cầu chúc tôi xin 
gui đến tất cá anh chị em trong dai Gia Dinh 
Công Giáo Xa Qué Hà Nội nhân ky niệm 15 năm 
làm chứng cho Chúa Cứu Thế trên mảnh đất Hà 
thành này. Xin hết lòng cảm ơn.” 











& 





A 


+ 
= 


GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 


XA QUÉ HÀ NÓI 


* 


A 
b L.N 





E^ A 


CHO CHÚA CỨU THÉ 


LAM CHUNG 

















Phần VI: Những chứng nhân của Chúa Cứu Thé 


i e 
^ i 
au 24 
م5‎ : i 
h | h e 
w Get TF 
q | k " | | * 
Ge VR ku Y Së Ip T 
۳ eat WAAR ZAK, à H ` 1 
fré ar 1 A. dAn k A. , | 1 

d s "t = " 

" وا‎ A di Ai ۹ ^ 4! | B s= 

"JH HAM 3 LUST | x 
Tank i 1 TL SLUT, 4 
sa sT, ea ۱ f 1 1 i 

É 4 | Tình ty Kees د‎ WË? 








vue MP) oa BINH CÔNG GIÁO 
.مد‎ XA QUE HÀ NÓI 


DË TO! LOAN BAN TIN MUNG 


7^ (Le 4,18) 










| ng ١ e لس‎ £ | 
~ Cha pho dăc trách 


~ GIUSE TRAN HỮU HOAN 
ef asss: هد‎ 8 — ER 





- 


ha Giuse Trần Hữu Hoan thu 

phong Linh Mục ngày 

02/07/2013 tại Đền Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, đến 02/09 cùng 
năm, Cha Bề Trên Giám Tỉnh đã sai Cha Giuse 
đến cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội để 
cộng tác với cha đăc trách Gioan Lưu Ngọc 
Quỳnh chăm lo đời sống Đức Tin cho những 
người xa quê. Là một linh mục thừa sai trẻ tràn 
day lửa nhiệt huyết tông đồ, cha Giuse đã giúp 
cho hình ảnh Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội ngày càng khởi sắc và phát triển về nhiều 
phương diện. 

Với vai trò là Cha Phó Đặc trách 
GDCGXQHN, cha Giuse luôn đồng hành, 
tham dự cùng người xa quê trong các hoạt vụ 
tông đồ. Cha Giuse thường xuyên đến các 
phòng trọ hay còn gọi là Nguyện Đường Về 
Đêm để tham dự giờ cầu nguyện và chia sẻ lời 
Chúa cho các cộng đoàn, các ban ngành, đặc 
biệt là mỗi dip cầu nguyện hướng đến Đại lễ Di 
Dân và Dai lễ kính Thánh Giuse Thợ. Cha dà 
đến từng cộng đoàn để thứ nhất là chia sẻ Lời 
Chúa, giúp cộng đoàn hiểu sâu hiểu đúng về 
Lời Chúa, đồng thời nhận ra sứ vụ của mỗi 
người trong công việc loan báo Tin Mừng. Thứ 
hai, sau mỗi gió cau nguyện, cha Giuse nan lại 
để hỏi thăm, động viên và khích lệ cộng đoàn. 


Trong hoạt động truyền thông, cha 
Giuse chính là người linh hướng và phối hợp 
cùng Ban Truyền thông để có được những bài 
viết cũng như hình ảnh và thước phim truyền 
thông tốt nhất qua Bản Tin Công Giáo Xa Quê. 
Nhờ sự quan tâm, chăm lo đặc biệt từ cha 
Giuse mà ban truyền thông có được những 
điều kiện tốt nhất để tác nghiệp phục vụ, đặc 
biệt là về thiết bị quay phim, chụp hình. Đến 
năm 2020, cha Giuse đã bàn giao việc chăm lo 
hoat dóng truyén thóng cho cha phó dác trách 
Phéró Trinh Cóng Chí. 


Trong viéc mói goi thành láp các cóng 
đoàn mới của GDCGXQHN, cha Giuse đã 
cùng Hội đồng Mục Vụ và ban Liên kết dành 
thời gian các buổi tối để đến từng gia đình, 


Phần VI: Những chứng nhân của Chúa Cứu Thế 


từng phòng trọ để mời gọi những người Công 
giáo xa qué tham gia vào Gia Đình Công Giáo 
Xa Qué Hà Nội. Việc này xuất phát từ mong 
muốn người Công giáo xa qué tìm được điểm 
tựa Đức Tin nơi thành phố nhiều cám dỗ. Trong 
những công việc khác, cha Giuse cũng luôn 
nhiệt tình quan tâm tham gia với những sáng 
kiến tông đồ mục vụ cách tốt nhất. Bên cạnh đó 
cha Giuse luôn tham gia đồng hành với các cộng 
đoàn, các ban ngành trong các chuyến tĩnh tâm, 
hành hương, việc bác ái tông đồ của 
GDCGXQHN. 


Cùng với vai trò là phó đặc trách Gia dinh 
Công giáo xa quê Hà Nội, cha Giuse Trần Hữu 
Hoan còn là cha đặc trách Giới Trẻ Thừa Sai 
Chúa Cứu Thế Miền Bác, đặc trách Thừa Sai 
Giáo Dân Chúa Cứu Thế Miền Bác và đặc trách 
việc tổ chức giờ cầu nguyện, thánh lễ và truyền 
thông cổ võ long sting kính Thánh Giêrađô. 


Với mỗi cộng đoàn, mỗi ban ngành, mỗi 
cá nhân trong Gia đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội, thì cha Giuse luôn là một người cha tận 
tâm, tận lực và giàu tình cảm yêu thương. Một 
người cha hiền hậu luôn tươi cười, một người 
anh luôn quan tâm, khích lệ người khác. Trong 
cha luôn có một sự cầu tiến, học hỏi và không 
ngừng sáng tao. Trong mùa dai dich Covid-19 
vừa qua, khi toàn xã hội phải thực hiện giãn 
cách, giáo dân không thể đến nhà thờ để tham 
dự thánh lễ, cha Giuse có sáng kiến vận dụng 
công nghệ hiện dai để tổ chức những gió cầu 
nguyện trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Nhờ đó 
mà mỗi cộng đoàn, mỗi ban ngành, mỗi thành 
viên trong GDCGXQHN déu có thể gặp eg 
khích lệ nhau dù phải sống trong cảnh xa xôi 
cách trở. 


Đúng như câu khẩu hiệu cha Giuse đã 
chọn ngày chịu chức linh mục: “Chúa đã xức 
dầu tấn phong tôi, để tôi Loan báo Tin Mừng 
cho ké nghèo hén" (Lc 4,18), cha luôn dành 
toàn tám toàn luc và vói nhüng sáng kién muc 
vu tót nhát cho cóng cuóc loan báo Tin Müng 
cho moi người, đặc biệt là những người nghèo 
khổ cô thân tất bạt, trong đó có những người xa 
quê. 


ew bs LG Rao 0. bien للب‎ K 0: CU zoll. Kai: 








|. "c 
um | D GIA DINH CÓNG GIÁO 


CHO CHÚA CỨU THÉ 


Sien XA QUE HÀ NỘI 





B 


Chua Cuu Th 


ân của 


^ 


Phần VI: Những chứng nh 









LÀM CHÚNG | 
CHO CHÜA CUU THÉ 


; I) GIA BINH CÔNG GIÁO 
rim XA QUÉ HÀ NỘI 


ECH, 


I. | RP 1 uut HA NUI 0 
di MA DINN Oh MAT 39 dus b 





Phần VI: Những chứng nhân cua Chúa Cou Thé 








A 


XA QUÉ HÀ NÓI 


* 


٥ 
< 
o 
o 
z 
Q 
U 
L 
Z 
A 
< 
o 





-— v 





LÀM CHÚNG | 


CHO CHÚA CUU THẾ 

















Të | ^ Sn 
` a, omg å 


kg ېس‎ k ete 


Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 





au khi về cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế 

Hà Nội, Cha Phêrô Trịnh Công Chí được 

cha bề trên phân công phục vụ trong 
GDCGXQ Hà Nội. Từ khi còn là thầy Phó Tế, Cha 
chuyên phu trách mảng cau nguyện trong các cộng 
đoàn. Hàng tuần, Ccha trực tiếp đến điểm câu 
nguyện của mỗi cộng đoàn, dâng lời cau nguyện và 
rao giang Lời Chúa cùng anh chi em. 


Ngày 01/07/2020, cha được thu phong linh 
mục tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Sau đó, 
cha đã đã nhận bài sai ra Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu 
Thế Hà Nội để tiếp tục cộng tác cùng quý cha đặc 
trách lo cho Gia Đình Công Giáo Xa Qué Hà Nội. Cha 
tiép tuc phu trách máng cáu nguyén và hoat dóng 
truyền thông. Cha đã cho tu sửa lai phòng truyền 
thông trở nên khang trang, trang thiết bị day du, tân 
W tién và hién dai hon. 





Từ ngày Cộng đoàn xa qué Thái Hà được thành 
lập năm 2006, lúc đó cha Phêrô còn là một chú đệ tử 
đang tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. 
Thời điểm đó, dấu ấn về Cộng đoàn xa quê trong cha 
chưa thực sự sâu sắc. Khi nhận sứ vụ từ nhà dòng là 
đến với Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, cha 
Phêrô luôn nhiệt thành đến với từng cộng đoàn, 
không ngừng bồi đắp Đức Tin cho những người xa 

: qué. Là mót linh muc tré, cha luón khiém tón trong 
hr: lời nói và nhiệt tình trong mọi hoạt động. 


Qua quãng thời gian tham dự các giờ cau 
nguyện cùng các cộng đoàn và ban ngành, cha Phêrô 
đã chỉ ra điểm quan trọng và đặc biệt nhất, đó là mỗi 
cộng đoàn đều có những nét văn hóa câu nguyện 
riêng. Nét văn hóa đó xuất phát từ chính hình thức 
sống đạo tại mỗi xứ đạo quê hương, khó có thể thay 
đổi. 

Gặp gỡ cha Phêrô, là gặp gỡ một vi linh mục trẻ 
day nhiệt huyết và sự khiêm nhường, dễ mến và rất 
dé gần. Dấu ấn mạnh nhất với mỗi thành viên trong 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, là cha Phêrô 
luôn luôn gần gũi, luôn luôn tươi cười, luôn luôn thấu 
hiểu đời sống Đức Tin người Công giáo xa qué. 





421 




















F 


Phần VI: Những chúng nhân của Chúa Cứu Thé 

















GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
XA QUE HA NOI 




















I: Nhüng chúng nhân cua Chua Cou Thé 
WM M - S i 


QUY SOEURS DÓNG HÀNH 


DONG MEN THÁNH GIA HA NO! 


rong quá trinh sóng Düc Tin 

làm chüng cho Cháa Cüu Thé, 

Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué Hà 
Nội may mắn đón nhận được sự cộng tác 
nhiét tinh tü quy soeurs. Có thé nói, ngoài 
quy cha dác trách thi quy soeurs là nhüng 
thành phán quan trong cüa viéc phát trién 
Gia Dinh Cóng Giáo Xa Qué. 


Trong nhiém ky 2010-2013, cha dác 
trách dá mdi quy soeurs dòng Man Co, Da 
Minh thuóc giáo phan Bui Chu và quy soeurs 
dong Mén Thánh Giá Hà Nói dóng hành vói 


các cóng doàn. Trong nhting nhiém ky ké 


Dën vi dác thù công viéc, quy soeurs Dong 
Man Cói và Dong Da Minh khong con phuc 
vu nüa, quy soeurs dóng Mën Thánh Giá Hà 
Nói tiép tuc dán thán, phuc vu, giáp dó Gia 
Dinh Cóng Giáo Xa Qué. Cho dén nay, trái 
qua các nhiém | ky, Gia Dinh Công Giáo Xa 
Q ı có quy soeurs kê vai sát cánh 
viéc tông 60, cho dên thói diém 





Tụ A Mh dÉ E E ' 


4 ef 
GB ' 



















hién tai 11/2021 dá có 21 soeu 


Thánh Giá Hà Nội cộng tác trong 
GDCGXQHN. Trong só dé n oeurs då 
chuyén cóng tác. 

Quy soeurs dóng hàn g Gia Dinh 


v nhüng boat 
`n, dáng hoa và 
Jay, déu là 656 


Cóng Giáo Xa Qué Hà Nói 


phán quan trong trong dói si 
nguóixa qué. Trong mói dip 
tói Dai lé kính thánh Giuse 7 
Dan, quy soeurs dá dén vói 
các Nguyén Duong Vê Dêm. 


tiéng hát, nhüng Jo nguyén d 
linh huóng giúp cho tâm hôn 
mén Chüa hon, don lóng dé dó 
cách sót sáng. 


1181001 6 
üng Dai lé 





















i) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
rim XA QUE HA NOI 


LAM CHUNG | 
CHOCHUACUUTHE ` 


2006 - 2021 ON 


Trong bói cánh dich bénh Covid-19 tró 
nén phức tap, các ca nhiễm trong cộng đồng 
ngày một tăng, Hà Nội nói riêng và cả nước nói 
chung phải oằn mình lên chống dịch. Một 
trong số những biện pháp chống dịch tại Hà 
Nội đó là giãn cách xã hội, tạm thời đóng băng 
các hoạt động trừ những hoạt động thiết yếu. 
Do đó, người Kitô hữu không thể tham dự 
thánh lễ, cầu nguyện tại nhà thờ. Nhận thấy lợi 
thế của công nghệ thông tin, quý Cha đặc trách 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội đã tổ chức 
các giờ cầu nguyện online qua ứng dụng 
Zoom, nhằm quy tụ và củng cố Đức Tin cho 
đoàn chiên dưới sự dẫn dắt của quý cha và 
soeurs Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. Hàng 
tuần, quý soeurs cùng quý Cha đặc trách tổ 
chức hai giờ cầu nguyện: giờ cầu nguyện của 
các cộng đoàn dién ra vào lúc 20h thứ Tu, và 
gió cầu nguyện của giới trẻ Thừa Sai Chúa Cứu 
Thế Miền Bác diễn ra vào lúc 20h tối thứ Năm. 
Để có giờ cầu nguyện sốt sáng, quý soeurs đã 
phối hợp cùng các cộng đoàn và các nhóm giới 
trẻ trong các phương cách cầu nguyện dựa 
trên Lời Chúa. 

Đồng hành cùng các cộng đoàn trong 
những giờ cầu nguyện, soeur Maria Trần Thị 
Tâm nhận thấy sự nhiệt thành và hi sinh của 
các thành viên, soeur chia sẻ rằng: “Ở nơi mỗi 
thành viên trong các cộng đoàn, ban ngành 
luôn có sự nhiệt thành cùng với tinh thần hy 
sinh. Chính tỉnh thần này đã giúp người xa quê 
tạm gác những công việc cũng như những dự 
định của ngày sống, để được ở lại với Chúa 
trong giờ cau nguyện, và sau mỗi giờ cầu 
nguyện soeur thấy trên khuôn mặt khuôn mặt 
mỗi người có sự bình an, niềm vui và sự tín 
thác vào bàn tay Chúa quan phóng." 


Hàng năm, vào khoảng thời gian tháng 4 
và tháng o, là lúc Giáo hội chuẩn bị bước vào 
tháng Hoa và tháng Mân Cói, chi em trong Hội 
Hoa Xa Quê lại quy tụ tại khuôn viên nhà thờ 
giáo xứ Thái Hà để tập dâng hoa. Trong suốt 
những buổi tập, quý soeurs như người thầy 
hướng dẫn từng câu ca, từng cử điệu. Dưới sự 





đồng hành và động viên của quý soeurs, các 
thành viên trong Hội Hoa Xa Quê đã hăng say 
tập luyện trong tâm tình tạ ơn, tôn vinh và yêu 
mến Mẹ Maria. Hình ảnh đoàn hoa đồng tiến 
với những điệu vũ uyén chuyển hòa cùng 
những lời ca dâng trước Mẹ là thành quả của 
bao ngày tháng quý soeurs và các thành viên 
trong Hội Hoa cùng tập luyện. Soeur Anna 
Tran Thi Hương chia sẻ: “Qua sự hăng say, 
nhiệt tình của các thành viên trong hội hoa xa 
qué đã giüp quý soeurs có thêm động lực và 
nguồn sức mạnh để tiếp tục dấn thân trong 
việc phục vụ. 


Một hoạt động nữa không thể thiếu sự 
cộng tác của quý soeur đó là dạy hát Thánh ca. 
Đến hẹn lại lên, trước mỗi thánh lễ, quý soeurs 
đã quy tụ các thành viên trong ca đoàn trở về 
văn phòng di dân và Đền Thánh Giê-ra-đô dé 
cùng nhau ngân vang những lời thánh ca. Suốt 
buổi học, quý soeurs đã dạy từng câu, sửa từng 
lời, góp ý từng chỉ tiết cho ca đoàn để nâng cao 
giong hát cũng như chuẩn bị tốt nhất cho 
thánh lễ. 








7 
,. === 


n Vl: Nhüng chúng nhán cua Chua Cúu Thé 


Pha 











AVE ) 








Phần VI: Những chứng nhân مب‎ Chúa Cứu Thế 


1 TIÊN, PH HÁ P vA N 
Cam uhan di 













"Kinh Thả 
eg ME 


(e 
پنا‎ ٤ له لا‎ 






SE GIA DINH CÔNG GIÁO 


mg Szen XA QUE HÀ NÓI 








Qua thói gian cộng tác cùng Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà Nội, quý 
soeurs Dòng Mén Thánh Giá Hà Nội dá có những chia sé về tinh thần của người 


xa qué cũng những bài học về con đường Mục Vu: 


này. 





Những khó khán mà quy soeurs gặp phải khi đồng 
hành muc vu vói GDCGXQHN là gi, thưa soeur? 


- Về đối tượng muc vu: Anh chi em xa qué đến từ nhiều 
vùng miền khác nhau nên có nhiều nét văn hóa và những quan 
điểm khác biệt. Có sự khác biệt về trình độ văn hóa, về tuổi tác về 
tâm lý và đặc biệt là vấn dé về Đức Tin. Điều này đòi hỏi soeur phải 
luôn linh hoạt trong việc đồng hành. Và khó khăn đặt ra cho soeur 
là: Làm sao để có thể tìm ra được đường hướng đồng hành cùng 
anh chi em ngay cả có khi đức tin nơi anh chi em bi khủng hoảng? 
Và làm sao để anh chị em có thể gặp được ánh sáng chân lý và hơi 
ấm của tình yêu? Không chỉ qua nội dung, mà còn qua cách trình 
bày. 

- Khó khăn về thời gian: Đa phần thì anh chị em xa quê 
thường sinh hoạt vào buổi tối và có khi kết thúc công việc mục vụ 
khá muộn, điều này đòi hỏi soeur phải biết cách điêu chỉnh thời 
gian cho hợp lý và cân bằng với những sinh hoạt và việc đồng hành 
cùng anh chi em. 


- Về kinh nghiệm: Da phần quý soeurs là những người trẻ, 
khi được đồng hành cùng anh chị em xa quê thì những kinh nghiệm 
thực tế trong cuộc sống còn nhiều hạn chế. Điều này đòi hỏi quý 
soeurs phải luôn xác định rõ mục tiêu mà mình đang đồng hành. 


Qua quá trình đồng hành cùng các cộng đoàn 
và ban ngành trong những gió cầu nguyên, soeur 
nhán tháy tinh thán cua các thành vién trong cóng 
đoàn, ban ngành nhu thé nào? Điều mà soeur cám 
thấu án tượng nhát khi tham gia cầu nguyén cùng 
các công đoàn, ban ngành là gi? 


Điều làm cho quý soeurs ấn tượng nhất là khi tham gia 
cáu nguyén, cüng các cóng doàn, các ban ngành dó là tinh hiép 
thông, chia sé giữa các thành viên với nhau. Nhờ sự hiệp thông 
này mà các thành viên trong cộng đoàn đã giúp nhau vượt 
những khó khăn, thử thách giữa chốn thành thị day thách đố 


Soeur Maria Trần Thị Tâm 


`. 


D 
as 
7 s e 
Ó e. Nz 
ew WÉI 
— PT, 





Soeur Maria Trán Thi Chung 











Soeur Maria Chu Thi Trinh 


Ở noi môi trường này, thì đâu là những 
kinh nghiệm quy soeurs thu được trong quá 
trinh muc vu? 


Quả thật, khi được Nhà dòng trao sứ vu di giüp các 
anh chi em xa qué Hà Nội, lúc đầu soeur thấy cám hơi lo 
láng, bói dáy là linh vuc hoàn toàn mói dói vói soeur. 
Nhung sau mót thói gian dóng hành vói anh chi em, 
soeur thấy rất vui và hanh phúc khi được đồng hành cùng 
các anh chi em xa qué. Sau đây là những kinh nghiệm 
Soeurthu được trong quá trình muc vu đó là: 


Thứ nhất: Chính tính chất đặc thù, đa dạng đến từ 
nhiều vùng miền, giáo phận... của anh chị em xa quê đã 
giúp soeur cố gắng học hỏi, trau đồi các phương thức, 
cách làm việc ở mỗi cộng đoàn, ban ngành nhiều hơn.... 
Từ đó giúp soeur có thêm kinh nghiệm và phong phú hơn 
trong việc đồng hành với các anh chị em xa quê. 


Thứ hai: Soeur thấy cuộc sống của anh chị em còn 
gap rất nhiều vất vả, khó khăn nhưng anh chi em có một 
lòng yêu mến Chúa nồng nàn và luôn nhiệt tình, hy sinh, 
quảng đại, dấn thân vào tất cả các sinh hoạt đạo đức mà 
quý Cha đặc trách mời gọi. Chính điều đó như tiếp thêm 
lửa yêu mến, nhiệt thành dấn thân hơn cho soeur trong 
sứ vụ tông đồ. 


Thứ ba: Khi được đồng hành với anh chị em xa quê, 
soeur có nhiều cơ hội đi sâu và hiểu rõ hơn các mỗi bận 
tâm, thao thức, khó khăn của các anh chị em trong đời 
sống thường ngày cũng như đời sống thiêng liêng...Từ đó 
giüp soeur xác tín hơn về tam quan trong của tinh than 
trung gian bằng việc chuyển cầu trong nguyện đường và 
trong cuộc sống. Và đây cũng là sứ mạng của Dòng Mến 
Thánh Giá. Cám ơn anh chi em vì chính anh chi em xa 
qué đã giúp soeur sống triệt dé hon sứ mang của nhà 
dóng. 


Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 


Trong hoạt động dâng hoa, 
qua các buổi tập luyén và dáng 
hoa, soeur nhán tháy tinh thán 
cua chi em trong xa qué nhu thé 
nào? 


Néu chi nhin vé bé ngoài cüa chi 
em Hói Hoa Xa Qué, thi khóng thé thé 
đánh giá được thực chát con người của 
họ. Nhưng khi có cơ hội tiếp xúc làm 
việc với họ, thì mình mới thấy họ rất cố 
gang, hy sinh và nhiệt tinh trong công 
việc. Có những chi em di làm về vội 
vàng đến nhà thờ để tập dâng hoa có khi 
chưa kịp ăn tối. Cái gì đã khiến các chị 
phải hy sinh đến như vậy nếu không 
phải là vì lòng yêu mến Chúa và Đức 
Mẹ. Qua sự cố gắng, hy sinh âm thâm 
của chi em trong đội hoa xa qué đã giüp 
cho các soeurs có thêm động lực để 
phục vụ. 





Soeur Anna Trần Thị Hương 


EO WU CLARA e, 431 Ge 














Maria Trinh Thi Hoa Maria Pham Thi Bích 


T 


Anna Bùi Thi Doan Térésa Vũ Thi Ngoc Điệp Maria Trinh Thi Thu 








Phán VI: Nhü | nhàn của Chúa Cứu Thé 


iB 


سا 





Maria Nguyén Thi Linh Maria Bùi Thị Hương Anna Tạ Thị Trang 





Monica Trần Thị Dung Maria Mai Thị Nguyệt Maria Trần Thị Chung 





ee - TN GIA DINH CÓNG GIÁO 
we in XA QUE HA NOI 





Maria Uong Thi Xuan 


Lucia Dang Thi Thu Hoai 


Maria Tran Thi Lé 


Anna Nguyén Thi Binh 





Phần VI: Những chứng nhân của Chúa Cou Thé 





Maria Chu Thị Trinh 


Maria Trần Thị Tâm 


Maria Ngô Thị Phượng 














GIA DINH CÓNG GIÁO 


È 


mF in, XA QUÉ HÀ NÓI 





HỘI ĐỒNG MỤC VU 


CHUNG NHÂN CUA SU BIỂN ÐÓI 


rong Kinh Thánh, chúng ta đã 

được chiêm ngắm về hình ảnh 

thánh Phaolô. Từ một con người 
luôn bắt bớ và bách hại các Kitô Hữu, 
ngài đã biến đổi và trở thành một trong 
hai vị thánh Tông đồ trụ cột của Giáo 
Hội, bên cạnh hình ảnh Thánh Phêrô. 
Sau biến cố ngã ngựa ở cổng thành Da- 
mát, thánh Phaolô đã được Chúa biến 
đổi để trở nên chứng nhân vĩ đại cho 
Chúa Kitô. Ngài đi khắp tứ phương 
truyền đạo và dẫn đưa nhiều con chiên 
lạc trở về với Thiên Chúa. Qua kinh 
nghiệm được mạc khải, thánh Phaolô đã 
điễn tả bằng hình ảnh rất đẹp: “Và Thiên 
Chúa là Đấng đã phán: ánh sáng hãy 
bừng lên trong bóng tối, đã khiến cho 
ánh sáng chiếu soi trong tâm lòng chúng 
ta, để chúng ta cũng khiến cho sự hiểu 
biết vinh quang Thiên Chúa phản ánh 
noi gương mặt của Chúa Kitô, rạng ngời 
lên” (2 Cr 4,6). 


Và ngày nay, chúng ta thấy được 
hình ảnh thánh Phaolô hiện hữu trong 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, thể 
hiện rõ nhất nơi quý Hội Đồng Mục Vụ. 
Nhờ ơn biến đổi, một số nhân vật đã trở 
lại và trở thành người lãnh đạo cộng 
đoàn, giúp cộng đoàn ngày một thăng 
tiến. Có thể chúng ta nghĩ, người Chúa 
chọn để lãnh đạo cộng đoàn là người học 
thức cao, tài ba lỗi lạc, khéo nói, nhiệt 
thành. Song thánh Phaolô là nhân chứng 
sống động nhất cho việc chọn người của 
Thiên Chúa. 


Hm.ẰẴẲẰẲ®ỒÓ> E e -...X ILL LLL @ O ` 








y 
Ba Maria Nguyén Thi Thoa 


Truóng công doàn Antón Phü Tài 


én với cộng đoàn Antón Phù Tải, ta 
bắt gặp hình ảnh bà Maria Nguyễn 
Thị Thoa- trưởng cộng đoàn. Một 
người phụ nữ luôn hăng say nhiệt tình trong các 
công việc của cộng đoàn. Trong một dịp chuẩn bị 
đến ngày lễ bón mạng của GDCGXQHN, bà Thoa 
đã cùng với một người chị em cầm thư mời rong 
ruổi khắp các con đường ở Hà Nội. Bà di đến gia 
đình của từng thành viên để ghé thăm, mời gọi, 
nhắc nhở mọi người tham dự thánh lễ bón mạng. 





Ít ai biết rằng, trước khi đến với Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội, bà Maria Nguyễn Thị 
Thoa là một người khô khan về đời sống Đức Tin, 
lười tham dự thánh lễ và đọc kinh cầu nguyện. Có 
những khoảng thời gian bà đến Chùa nhiều hơn 
đến nhà thờ. Khi đó, bà cùng các chị em là người tôn 
giáo bạn trong khu chợ lên Chùa. Song, bà lên đó 
chỉ để xem chứ không hề cúng vái. 

Đến tháng o6 năm 2014, cộng đoàn Antôn 
Phù Tải được thành lập, bà Maria Nguyễn Thị Thoa 
tham gia và giữ chức phó cộng đoàn. Do chưa biết gì 
về Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội, nên thời 


Phần VI: Những chứng nhân của Chúa Cứu Thé 





gian đài bà còn nhiều bỡ ngỡ. Có khi, bà 
cảm thấy khó chịu vì phải đi nhiều. 
Nhưng nhờ ơn Chúa, và được quy cha và 
ban thường vụ động viên, bà tiếp tục 
tham gia các hoạt động. 


Đến năm 2016, Bà Thoa được bầu 
là trưởng cộng đoàn Anton Phù Tải và 
giü chức vu đó cho đến nay. Bà cho biét:“ 
Làm công việc nhà Chúa giúp tôi có 
nhiều động lực hơn. Nhìn thấy tấm 
sương của các ông bà trong Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội, những cộng 
đoàn đạo đức, thì tôi cũng xem xét lại 
mình, phấn đấu về vấn đề kinh sách, đạo 
đức sống đạo. Với tôi, hết mình phục vụ 
là dé dén tội chứ không vì danh tiếng, 
hay phải được về mình một điều gì đó”. 


Chồng bà là người tôn giáo bạn 
nhưng vẫn luôn ủng hộ và tạo điều kiện 
để bà tham gia vào các hoạt động của Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 


77T. 427 << | ات‎ 








GIA DINH CÓNG GIÁO 


2006 - 2021 A 


mF XA QUÊ HÀ NỘI 


LÀMCHUNG | 
CHO CHÜA CÜU THÉ 








Z=. ` A F nif ^; 
AUINGUYER mm." 
٣ صا سالد‎ `1 | 

ee? KS | upra Z 
oe wr 2 ' š 
| | £ I . | Í I تر‎ 1 i 





; ایب 
Ông Gioan Hoàng Minh Trọng‏ 


Trưởng cộng đoàn Térésa Yên Tập 


A ng Gioan Hoàng Minh Trọng là “Khi tham gia vot GDCGXQ 
() nguyên trưởng cộng đoàn Térésa Yên thời gian dai, tói E pu 
Táp. Truóc khi tham gia vào Gia Dinh dugc tinh gàn két, yéu 


thuong cua moi nguói, cua 
những người Công giáo xa 
quê, tám niêm vé uiệc gắn 


Công Giáo Xa Quê Hà Nội, bản thân ông rất lười về 
vấn đề đi lễ và xưng tội, chỉ giữ ngày lễ Chúa Nhật. 


Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến kết vói Thiên Chúa, gan kết 
giữa 2019, ông không hề đến nhà thờ xưng tội. Cho vói moi Ttgười, moi nguoi 
đến khi được ông Giuse Đỗ Xuân Kính - nguyên cùng yéu thuong nhau.” 


phó cộng đoàn Térésa Yên Tập lúc bấy gió mời goi, 
động viên tham gia hoạt động cùng cộng đoàn. 
Ông đã tham gia với tư cách thành viên và đến tòa 
xưng tội. Suốt thời gian tham gia cùng cộng đoàn, 
ông luôn nhiệt thành và đốc hết sức mình vào các 
công việc nhà Chúa. Điều này đã được ban điều 
hành cộng đoàn và các thành viên khác nhìn nhận. 
Đến cuối năm 2019, ông Gioan Hoàng Minh  vớiThiên Chúa, gắn kết với mọi người, mọi 
Trọng đã được tiến cử làm tân trưởng cộng đoàn  ngườicùngyêu thương nhau.” 
Teresa Yên lập. Ông cho biết thêm, tâm niệm lớn 
Trải qua hai năm tham gia cùng Gia Đình nhất mà ông nhận ra chính là từ gia đình. 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội, gánh vác trách nhiệm Vợ ông luôn khuyến khích ông tham gia 
trưởng cộng đoàn trên vai, ông đã có nhiềutâm vào các hoạt động trong Gia Đình Công 
niệm. Trước hết đó là tâm niệm vé Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà Nội, tiếp đến ủng hộ ông 
Giáo Xa Quê Hà Nội. Ông chia sẻ: “Khithamgia sánh trách nhiệm dẫn dắt cộng đoàn. Tất 
với GDCGXQ thói gian dài, tôi cảm nhận được tình cả những thánh lễ, những giờ cầu nguyện, 
gắn kết, yêu thương của moi người, của những VO ông đềulàngườiđộngviên. 
người Công giáo xa quê, tâm niệm về việc gắn kết 


— Trích lời Ông Gioan Hoàng Minh Trọng — 


WB 








Üng Augustinó Lé Vàn Tién 
Trưởng Cộng đoàn Vinhsơn An Phú 


à một người khó khan Đức Tin, sau 
khi tham gia vào Gia đình Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội, ông Augustinô Lê 
Văn Tiên- Trưởng Cộng đoàn Vinhsơn An Phú 
được ơn biến đổi và đã quy tụ được rất nhiều bà 
con giáo dân giáo xứ An Phú xa qué tham gia sinh 
hoạt trong cộng đoàn. 
Lên Hà Nội từ năm 1998, khi đó ông mới 17 
tuổi, mang theo khát vọng hoài bão, ông lên đây để 
sinh sống và phát triển sự nghiệp. 


Khi cộng đoàn Vinhson An Phú được thành 
lập, ông được mọi người mời gọi tham gia. Nhưng 
vì công việc bận rộn, nên ông không tham gia các 
hoạt động, giao lưu cùng bà con cùng giáo xứ ở bên 
này. 


Một lần, ông quyết định tham gia cuộc họp 
của cộng đoàn và chính tại cuộc họp đó, ông được 
bầu làm trưởng cộng đoàn. Khi nhận sứ vụ cao cả 
này, bản thân ông chưa biết gì về Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội. Những ngày tham gia sinh 
hoạt trong cộng đoàn, đặc biệt qua các giờ cầu 
nguyện, ông nhận thấy bản thân mình được biến 
đối mạnh mẽ. Ông cho biết: “ Tham gia vào cộng 
đoàn tôi thấy bản thân như có một nơi để bấu víu 
tinh thần. Khi nhận vi trí trưởng cộng đoàn, trong 


Phần VỊ: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 


P 


“ Tham gia vào cóng doàn 
tói tháy bán thán nhu có 
mót noi dé báu víu tinh thán” 


—— Trích lời Ông Augustinó Lê Văn Tiên —— 


tôi sục sôi ngon lửa phục vụ, tự nhủ phải 
đẩy trách nhiệm của mình lên, phải phấn 
đấu cho cộng đoàn. Những ngày sau đó, tôi 
thấy bản thân bớt khô khan, mến Chúa 
hơn, đức tin cũng vững vàng hon." 


Đảm nhận chức vụ trưởng cộng đoàn 
một thời gian. Nhận thấy nhiều bà con 
trong giáo xứ nhận thức sai về Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê, họ cho rằng tham gia 
Gia Đình Công Giáo Xa Qué Hà Nội là 
tham gia mót cóng doàn khác tách biét hàn 
với giáo xứ. Ông đã tìm đến để giải thích và 
chỉ ra sợi dây liên kết giữa Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội và giáo xứ quê hương. 
Nhờ vậy, ông đã mời gọi được nhiều thành 
viên tham gia sinh hoạt trong cộng đoàn, 
xây dựng một cộng đoàn Vinhson An Phú 
vững mạnh như ngày nay. 


í AU << ‹<‹<‹< 











Üng Phéró Nguyén Vàn Manh 


Trưởng Ban Ân nhân 1١ 
Phó cộng đoàn Cha Thánh Ven Từ Châu 


“Ơn Thiên Chúa giúp tôi trở nên 
công chính ”- Dó là chiêm niệm cua của ông 
Phêrô Nguyễn Văn Mạnh- trưởng Ban Ân nhân 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 

Tham gia vào Gia Đình Công Giáo Xa Quê 
Hà Nội từ năm 2013, khi đó cộng đoàn cha 
Thánh Ven được thành lập, ông đảm nhiệm 
chức vụ phó cộng đoàn. Đến cuối năm 2013, 
ông được bầu là phó Ban Ân nhân Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Năm 2016, được sự 
tín nhiệm từ quý cha và mọi người, ông lên làm 
trưởng Ban Ân nhân cho đến nay. Ông cho rằng 
bản thân được biến đổi mạnh mẽ khi tham gia 
vào GDCGXQ HN, đặc biệt là tham gia vào các 
công việc của Ban Ân nhân. Thấy bà con gắn 
kết, yêu thương và giúp đỡ nhau trong đời sống 
Đức Tin, ông cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là 
động lực khiến ông luôn muốn dành nhiều thời 
gian phục vụ Thiên Chúa. Từ một người nhiều 
thói hư tật xấu, ông dän sửa đổi và trở nên sống 
có trách nhiệm, hy sinh nhiều hơn. 

Từ khi tham gia Ban Ân nhân, ông Phêrô 
Nguyễn Văn Mạnh đã mời gọi mọi người tham 
gia cộng tác cùng Ban Ân nhân của Gia Đình 





[IN THIEN CHUA 


giúp tôi trở nén 


CONG CHÍNH 


Công Giáo Xa Qué Hà Nội. Cố gắng dé Ban 
Ân nhân ngày một phát triển. Là người 
đứng đầu ban ngành, ông luôn chu toàn 
công việc, noi gương cho các thành viên 
khác. Đến cuối năm 2019, có khoáng 500 
thành viên chung tay cộng tác cùng Ban Ân 
nhân. 


Chia sẻ về điều khiến ông cảm thấy 
hạnh phúc nhất, ông cho biết đó là những 
chuyến thiện nguyện đến với những người 
gap hoàn cảnh khó khăn:“ Tôi nhó lần di 
thiện nguuện tại Bắc Kạn, mọi người nơi 
đâu rất là nghèo khổ. Khi chúng tôi đến, 
mọi người déu niêm nó chào đón. Điều này 
khiến tôi rất xúc động. Mang những món 
quà nhó đến uới người dán nơi đâu, tôi cám 
nhận được niêm vui và sự hạnh phúc khi 
ban ân nhân của mình có chuuến đi ú nghĩa 
và giàu tinh bác ái.” 


WB 








Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 





ừ một người rụt rè, chẳng chỉ đâu, 

chỉ gói gọn bản thân trong công việc 

làm bánh, ông Batôlômêô Trần Văn 
Doài đã tró thành người đứng đầu của Ban Kèn 
Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Nám 2000, 
ông Doài lên Hà Nội làm công việc làm bánh sinh 
nhật. Mỗi tuần, ông chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật, 
không tham gia vào bất cứ nhóm hay cộng đoàn 
nào. Năm 2012, ông tham gia vào Gia Dinh Công 
Giáo Xa Qué Hà Nội và được quý cha giao cho 
trong trách làm phó cóng doàn cüng chüc vu thu 
ký ban kèn. Tai môi trường này, ông trở nén manh 
đạn, góp hết sức mình vào các công việc chung. 
Năm 2019, ông trở thành người lãnh dao Ban Kèn 
niên khóa 2019-2022, dẫn dắt ban hoạt động theo 
sự linh hướng của quý cha đặc trách và sự giúp đỡ 
1 : cüa ban Thuóng vu. Vói mong muón Ban Kén 
Ong Batolomeo Tran Van Đoài ngày một tốt hơn nữa, ông đã mời thay vé day cho 
Trưởng ban Ken Gia Đình Cong Giáo Xa Quê Hà Nội ban. Đồng thói tìm kiếm thành viên và chia làm 
Phó cộng đoàn Phanxicô Cao Mại hai ban: Ban kèn 1 và Ban kèn 2 phục vu cho Gia 
Đình Công Giáo Xa Qué Hà Nội. 





hờ vào ân sủng của Thiên Chúa mà con người chúng ta được biến đổi về 
Đức Tin và trong tâm căn chúng ta. Để rồi mọi người loan báo Tin Mừng 
thông qua việc làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Ơn Thiên Chúa ngang qua 
quý cha, quý Hội Đồng Mục vụ, quý thân nhân giúp nhiều thành viên trong Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội được biến đổi mọi khía cạnh của cuộc sống và trổ sinh hoa trái 
trong phục vụ cùng các hoạt động bác ái. 








GIA 1۱ CÔNG GIÁO 








CỦA LÒNG NH 





à cánh tay phải 65 lực giúp quy cha đặc trách chèo lái con 

thuyền xa quê, Ban Thường vụ luôn đi đầu trong việc nêu 

cao tinh than trách nhiệm và lòng nhiệt thành trong moi 
công việc của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. 

Ban Thường vụ là ban có quyền hạn cao nhất và trách nhiệm lớn 
nhất, quản lý tất cả các hoạt động của Gia đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội. Ban thường vụ có vai trò là nơi đề ra các chiến lược lâu dài, những 
kế hoạch cụ thể và định hướng cho các ban ngành và cộng đoàn hoạt 
động. Đồng thời giám sát mọi hoạt động của các ban ngành và các cộng 
đoàn trực thuộc GDCGXQ Hà Nội, giải quyết mọi tình huống và moi 
hoạt động liên quan. 


Những thành viên trong Ban Thường vụ đều là những nhân vật 
được quý cha “chọn mặt gửi vàng”, được các cộng đoàn đặt niềm tin với 
mong muốn đưa Gia Đình Công Giáo Xa Quê ngày một phát triển. 


Có thể thấy, mọi hoạt động của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà 
Nội luôn có sự hiện diện của Ban Thường vụ. Trong các cuộc họp, Ban 
Thường vụ có trách nhiệm thông báo, mời gọi và điều hành cuộc họp. 
Trong những giờ cầu nguyện của các cộng đoàn, các ban ngành, Ban 
Thường vụ luôn có mặt đúng gió và hiệp thông sốt sáng. Sau những gió 
cầu nguyện, đại diện Ban Thường vụ luôn nán lại để chia sẻ, giao lưu và 
động viên các thành viên trong cộng đoàn. 


“Gặp gỡ các nhân vật trong ban thường vụ, tôi bị cảm mến bởi tỉnh 
than phục vụ của họ. Có nhân vật khiến tôi cảm tưởng nhu họ dang “ăn 
cùng xa quê, ngủ cùng xa quê”. Họ đều là trụ cột của gia đình, và cũng 
vừa là trụ cột của Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Họ luôn hoàn 
thành tốt công việc được giao. Giản dị, khiêm tốn, nhiệt tình, nghiêm 
túc giàu tình yêu thuong là những gi mà tôi có thể nhìn thấy ở những 
thành viên trong Ban Thường vụ” Anh Antôn Nguyễn Quang Hưởng - 
Phó Ban Truyền thông CD. Me Lên Trời Bái Xuyên chia sé. 


o uU — 3A | | | Á | | 





Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 








"A 7 | 1 ! 
"| 4 ` ۷ | 
j | = E d 
A 
Á Á EN 


Óng Gioan Nguyén Cao Tháng 


Óng Gioan Nguyén Cao Tháng sinh nàm 1972 
là người ở ho giáo An Lão, Giáo xứ Hoàng Xá, 
Giáo phận Thái Bình. Nhờ ơn Chúa tôi được 
tham gia vào GDGXQHN từ cuối năm 2009. 


^ ٩ 


Nhiém ky 2010-2013 





e Cố vấn riêng cho Chủ tịch tiên khói 
e Phó Cộng đoàn Vinhson An Phú 2010-2011 
e Trưởng Cộng đoàn Vinhson An Phú 2011-2013 


Nhiém ky 2013-2016 


e Chü Tich HDMV GDCGXQHN 





Nhiém ky 2016-2022 


e Truóng Ban Có van GDCGXQHN, 
truóng bó phán Tháng tién 
và Phát trién toàn dién. 


Nhüng dóng góp cho GDCGXQHN 
mam Nhiệm ky 2010-2013 

+ Khởi xướng và bảo vệ thành công việc phát 
hành thẻ chức danh, được quý Cha và HDMV 
chấp nhận. 


+ Thiết kế logo của GDCGXQHN và được đưa 
vào sử dụng. 


H Nhiệm kỳ 2016-2019 


+ Khởi xướng và bảo vệ thành công đưa chương 
trình thi chiếc nón kỳ diệu vào hoạt động. 


+ Khởi xướng và bảo vệ thành công việc thành 
lập Ban An nhân. 


+ Đóng góp tinh thần tích cực trong việc thiết 
kế và tổ chức kiệu rước các Thánh quy mô lớn. 


H Nhiệm ky 2019-2022 


+ Quy tụ được nhiều người tham gia vào ban Cố 
vấn và bộ phận Thăng tiến và Phát triển toàn 
điện, giúp Ban Cố vấn hoạt động chuyên 
nghiệp hơn, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo 
trong những buổi họp thường kỳ có lễ bổn 
mạng, có Cà vạt và Logo riêng nhận diện ban 


Vói tôi : GDCGXQ là nơi giúp tôi trưởng 
thành vé Đức tin Ki-tó giáo, trưởng thành vé 
ky năng lãnh dao và phuc vu, dem lại niềm 
vui, mó róng móituong quan tót dep vói nhiéu 
người, là noi để moi người chứng minh Đức tin 
cua minh qua uiệc phục vu, là cơ hội để minh 
được hòa nhập vói Giáo hội dia phuong. 


oo o IgM. e 








M) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
N ^» XA QUÉ HÀ NÓI 





Óng Phaoló Vü Ngoc Giác 


Tham gia vào GDCGXQ HN từ năm 2013 

Các chüc vu dà và dang dàm nhiém: 

- Truóng cóng doàn Daminh và truóng Ban Thé thao, truóng 
Ban Ân nhân giai đoạn 2013-2016 

- Phó chủ tịch HDMV giai đoạn 2016-2019. 

- 2019 đến nay, giữ chức vụ chủ tịch HDMV GDCGXQ HN. 


“Đối vói tôi Gia Dinh Công Giáo Xa Quê Hà Nội là niềm tu hào 
và là ngôi nhà thứ hai.” 





Ông Phanxicô Tran Văn Tám 


Tham gia vào GDCGXQ HN từ năm 2013 

Các chức vụ đã và đang đảm nhiệm: 

- Nguyên trưởng CD.Phanxicó Cao Mại niên khoá từ 2013- 
2016-2019 

- Phó chủ tịch thường truc kiêm phu trách các cộng đoàn năm 
2016-2019-2021. 


‘Nam tháng được tham gia vào Gia Dinh Công Giáo Xa Qué Hà 
Nói là quãng thời gian tôi được đóng góp hy sinh bằng tinh thần 
vát chát và lời cầu nguyén. Với tôi GDCGXQHN là niêm vui và 
tự hào mỗi ngày sống.” 










d | Ông Giuse Đỗ Tiến Mạnh 


Tham gia vào GDCGXQ HN từ năm 2011 

Các chức vụ đã đảm nhiệm: 

- Trưởng CD.Giuse Xuân Hòa nhiệm kỳ 2011-2013 
- Chü phiến HDMV nhiém ky 2012- 20; 











“Với tôi GDCGX Q HN làn ,Saui 

thứ Tu lait hop quâu quán bên nhau v E nh 
_ em cùng nhau sinh Í giúp dó nhat 
noithành phó HN này 

























Phần VI: Những chứng nhân của Chúa Cou Thé 


Ông Vinhson Nguyễn Văn Toán 


Tham gia vào GDCGXQ HN từ năm 2013 

Các chức vụ đã và đang đảm nhiệm: 

- Phó Ban Thể thao khóa 2013-2016 

- Trưởng Ban Thể thao 2016-2017. 

- Giai đoạn 2017-2019, ø1ữ chức Phó Chu tịch HDMV phụ trách 
cộng đoàn, 

- Năm 2019 đến nay, giữ chức Phó Chủ tịch HDMV phu trách 
ban ngành. 





“Tôi luôn cố gắng phuc vu cộng đoàn và GDCGXQ HN bằng 
tỉnh than và khá năng cao nhất của mình. Với tôi GDCGXQ HN 
là ngôi nhà thứ hai và là môi trường sinh hoạt tốt để nuôi dưỡng 
đời sống Đức tin”. 


Gioan Nguyễn Văn Bình 


Tham gia vào GDCGXQ HN từ năm 2017 

Các chüc vu dà và dang däm nhiém: 

- Truóng CD.Gioan Baotixita Dóng Linh tü tháng 05 /2017 cho 
dén nay. 

- Phó chủ tịch của GDCGXQ HN phụ trách các ban ngành khóa 
2019 -2022 


“Tôi tu nhủ phái cộng tác vói các ông trong Ban Thường vu vói 
tinh thần phuc vu vói khá năng của minh cao nhất. Vói tôi được 
phuc vu GDCGXQ HN là niêm vui, và lãnh nhận được nhiều ơn 
lành cua Chúa Thánh Than cũng như trong cuộc sống trên 
thành phố Hà Nội này.” 





Ông Giuse Đỗ Xuân Kính 


Tham gia vào GDCGXQ HN từ năm 2016 

Các chức vụ đã và đang đảm nhiệm: 

- Nhiệm ky 2016-2019, Phó cộng đoàn Térésa Yên Tập . 

- Nhiệm ky 2019 -2021, Phó Chủ tịch HDMV, phu trách các cộng 
đoàn. Cũng là Phó cộng đoàn Têrêsa Yên Tập khóa thứ 2 


“Bang tinh than va khả năng cao nhất của minh, tôi vinh du 
được phuc vu và chăm lo công viéc công đoàn và GDCGXQ HN. 
Với tôi GDCGXQ HN là ngôi nhà thithai và là nơi tôi có được đời 
sống Đức tin uững chắc cho cuóc sóng ‹ ago cua tôi trong những 
d nam thang xa quê huong. " ` 












) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
fim XA QUE HA NOI 


_ 2 


LÀMCHÜNG | 
CHOCHUACUUTHE ` 


2006 - 2021 N Q 








Ông Vinhsơn Nguyễn Văn Huỳnh 


Tham gia vào GDCGXQ HN từ năm 2014 

Các chức vụ đã và đang đảm nhiệm: 

- Trưởng cộng đoàn Giuse Hiền Xuân Dục khóa 2014 - 2020. 

- Giai đoạn 2019 - 2022, 816 chức vụ Phó Chủ tịch HDMV phụ 
trách các cộng đoàn cùng với 2 ban Kèn. 


“Đối uới tôi GDCGXQ HN chính là noi đã giúp 06 tôi có một 
niêm tin uững mạnh vào con đường loan báo Tin mung của 
Chúa nhu ngày hôm nay. Để tôi có thể tiến bưóc cống hiến và 
làm chứng nhân cho Chúa Cứu Thế”. 





Ông Daminh Tran Văn Dương 


Tham gia vào Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội vào tháng 
05/2015 với vai trò là Trưởng cộng đoàn CD Me Hằng Cứu Giúp 
Phú Nhai 


- Tháng Giêng 2016, được bầu vào Ban Thường vụ và giữ chức vụ 
Phó Chủ tịch HDMV khoá 2016 -2019, phụ trách các ban ngành. 





“Với tôi từ khi tham gia Gia đình Công giáo xa quê Hà Nội, tôi đã học hỏi được nhiều điều vói tu 
cách là trưởng cộng đoàn tôi luôn ý thúc minh là người đứng đầu sẽ ảnh hưởng đến nhiều người 
nên tôi nghi minh sé phải từ bỏ cái tôi trong cuộc sống con người của minh để trỏ nên hoàn thiện 
hon. Đấu cũng là những điều tôi học hỏi từ Gia đình Công giáo xa quê Hà Nội.” 





448 


Phần VI: Những chứng nhân của Chúa Cou Thé 








Ông Giuse Đỗ Duy Hiệu 


Tham gia sinh hoạt GDCGXQ HN từ năm 2016. 

Đến nay ông đã và đang đảm nhiệm các chức vụ: 

- Trưởng Cộng đoàn Giuse Xuân Hòa nhiệm ky 2016-2019 

- Phó chủ tịch HDMV chuyên trách các ban ngành 2019 đến nay 


“Với tôi GDCGXQ HN là nơi nuôi dưỡng đời sống đức tin, là môi 
trường khai phá rèn luyén phát triển năng luc bản thân trong 
công viéc phục vu.' 





Ông Augustinô Nguyễn Mạnh Thắng 


Tham gia vào GDCGXQHN từ năm 2013 

Đến nay, ông đã có nhiều đóng góp cho các hoạt động của xa qué. 
Cụ thể, ông đã đảm nhiệm các chức vụ: 

- Tổng Thu ký của GDCGXQHN suốt 3 nhiệm kỳ: 2013-2016; 
2016-2019; 2019-2022 

-Phó Ca doàn Phanxicó Assisi nhiém ky 2016-2018. 

- Phó Ban Truyén thóng 2 nhiém ky 2013-2016, 2016-2019. 


“Vói vai trò là thu ky của Hội Đồng Mục Vu liên tiếp 3 khóa, tôi rất 
vinh dự được là thành uiên của GDCGXQ HN, và nhất là Ban 
Thường vu. Nhu váy, đã gần 10 năm, tôi được phuc vu trong các 
bước tiến cia GDCGXQ HN”. 





“Tôi nhận thấu điểm chung của từng khóa Ban Thường vu là các thành vién rất hy sinh, rất 
nỗ lực, rất cố gắng, tận tụu uới công uiệc được giao. Trên hết là đã hụ sinh thời gian, hụ sinh công 
sức để đạt được những bước tiến mà muc tiêu của gia đình cháu xa qué dé ra cho từng khóa. 

Mỗi một khóa, mỗi một nhiệm ky đều có những bưóc tiến riêng biệt, phụ thuộc vào quy mó 
phát triển của GDCGXQHN. Tức là mỗi một khóa, mỗi mót nhiệm ky đều có những định hướng, 
bước tiến khác nhau, ngày càng chuyên nghiệp trong uiệc điều hành công viéc. 

Nhìn chung, các ông chủ tịch, phó chủ tịch các nhiệm ky déu là những người tám huyét, cố 
gang mỗi ngày cho sự thăng tiến cia GDCGXQHN, giúp GDCGXQHN đạt được những thành 
quả thiết thực. 

Và nay, tôi hy vong rằng toàn thể anh chị em, quy ông bà và anh chị em trong Hội 0 
mục uụ, trong các ban ngành, các cộng đoàn tiếp tục đồng hành cùng Ban Thường uụ chúng tôi. 
Dé GDCGXQHN sẽ có những bưóc tiến uượt bác hơn nữa trong các nhiệm ky tói và đâu chính 
những cái niém vui và niềm vinh du của những người con xa xứ xa qué". 


- Óng Augustinó Nguyén Manh Tháng chia sé - 


L 440. | A 





» REI GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 


— Z2 XA QUÉ HÀ NÓI 


CHUNG NHÂN CUA CHUA DIU THÍ 


NOI CAC CONG DOAN, BAN NGÀNH 








úng với tên goi “Gia Dinh Công Giáo Xa Quê”, những thành viên 

trong Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội đều là những người đến 

từ các vùng quê, các giáo xứ khác nhau tại các Giáo phận: Bác 
Ninh, Bùi Chu, Hưng Hóa, Thái Bình.... Họ lên Hà Nội để học tập, sinh sống và 
làm việc. Công việc của họ cũng rất đa dạng: kinh doanh, xây dựng, công nghệ, 
xe ôm, ve chai...Giữa những áp lực cơm áo gạo tiền, giữa những thú vui của thủ 
đô hoa lệ, họ vẫn bày tỏ niềm tôn kính đặc biệt với Thiên Chúa bằng cách quy tụ 
thành một cộng đoàn Đức Tin. 


Những con người từ những vùng quê khác nhau, chẳng hề quen biết được 
cha đặc trách Gioan Lưu Ngọc Quỳnh linh hướng đã họp lại để sinh hoạt Đức 
Tin theo khu vực. Rồi sau đó, từ việc quy tụ theo khu vực, họ chuyển sang thành 
lập cộng đoàn theo mô hinh giáo xứ quê hương. Cứ nhu vậy, noi theo gương 
thánh Quan thầy- thánh Giuse Thợ, những người thuộc Gia Đình Công Giáo Xa 
Qué vừa hang say lao động vừa nhiệt thành trong đời sống Đức Tin giữa nơi dat 
khách quê người. 


Xa qué 
hung E 


k 





i 1 ] Eq E e : 1 
d y 


" P Š š T = » : Tat | a 
DN LCE dë EAA n : 
-— NAME C ` Jud TRIP ! , e 
P e d k j = d Ë TN r d : ® LI " 
"^ 1 [y , wh : t 5 ru - T AALE " 
i A ? `M. H - پ‎ = Da Á 
4 i i 








Phần VI: Những chứng nhân của Chúa Cou Thé 


HANG SAY 


TREÉN CON DUONG 


PHUC VU 


rải qua 15 năm hình thành và phát triển, vượt 
qua những biến cố của lịch sử, Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội ngày một phát triển về mặt 
số lượng thành viên. Có những thành viên tham gia từ những 
ngày đầu mới thành lập, đến nay vẫn còn hoạt động hết sức 
nhiệt tình. Trong đó phải kể tới bà Maria Nguyễn Thị Nhung 
thuộc cộng đoàn Giuse Xuân Hòa. 











Bà Nhung được biết đến là người nhiệt thành và đảm 
nhiệm cùng lúc nhiều vị trí trong cộng đoàn và Gia Đình 
Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Năm 2008, bà tham gia vào ca 
đoàn của Cộng đoàn xa quê (nay là Gia Đình Công Giáo Xa 
Quê Hà Nội). Bà cho biết, vào thời điểm đó, khi tham dự 
thánh lễ và thấy ca đoàn hát lễ thì bà rất là thích, bản thân bà 
cũng là người từng hát lễ dưới quê. Nên khi có thông báo 
tuyển ca viên, bà đã mau mắn đăng ký tham dự. Nàm 2011, 
cha Đặc trách Gioan Lưu Ngoc Quỳnh đến khu trọ - nơi có 
nhiều giáo dân đến từ giáo xứ Xuân Hòa để mời gọi mọi 
người tham gia thành lập cộng đoàn. Là người con của g1áo 
xứ Xuân Hòa, bà Nhung đã tham gia và được bầu vào vị trí 
Trưởng Ban Kèn và vi trí Thu ky của cộng đoàn, ngoài ra 
cũng đảm nhiệm vai trò Phó Ban Kèn của Gia Đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội. Đến nay, trải qua 13 năm, bà đã làm thư 
ký của cộng đoàn 2 khóa ( khóa 1 và khóa 2), 4 khóa làm thủ 
quỹ của Ca đoàn, và là Trưởng Ban Kèn của cộng đoàn cho 
đến bây giờ. 





Maria Nguyễn Thị Nhung 


Mỗi chức vụ đều có những công việc đặc thù đòi hỏi 
phải dành nhiều thời gian hơn. Nhưng bà Nhung cho biết, bà 
luôn sắp xếp công việc bản thân để hoàn thành công việc 
được giao trách nhiệm: “Công việc thì lo làm cả đời. Tôi 
chăng cần gi hết, làm gi thi làm cứ đến thời gian di lễ là tôi 
sác hết các viêc lai. Không thể sống thiếu Chúa đươc. Trong 
cộng đoàn hoác ca đoàn có buổi di tĩnh tâm, cầu nguyện ở 
đâu là tôi sẽ tham dự. Di câu nguyện, tôi cảm thấy thanh thản 
lắm”. Bà chia sẻ thêm: bản thân tôi cũng nhận được sự ủng 
hộ rất lớn của gia đình, các thành viên trong gia đình đều 
tham gia rất nhiệtthành trong GDCGXQ HN. 








ot nhán vát khác mà bát cü ai trong Gia 

Dinh Công Giáo Xa Qué Hà Nội đều biết 

đến là ông Gioan Nguyễn Xuân Chức- 
trưởng Ban tâm linh. 


Lên Hà Nội làm việc từ năm 2002, đến năm 2009, ông 
Chức được mời goi tham gia vào cộng đoàn Me Man Côi và 
được bầu vào chức vụ phó cộng đoàn. Theo lời ông kể, khi đó 
ông còn là nhân viên môi trường được cơ quan cấp cho chỗ ở 
trên đường Quan Nhân, thuộc quận Thanh Xuân, hàng tuần 
vẫn đi lễ tại nhà thờ Phùng Khoang. 


Đến năm 2011, ông được cha Đặc trách Gioan Lưu 
Ngọc Quỳnh mời gọi làm Trưởng Ban Tâm linh của Gia 
Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội. Đến nay, trải qua 3 khóa, 
ông vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Trưởng Ban Tâm linh. Các 
hoạt động về dâng hoa, ngắm nguyện, rước kiệu đều do ông 
phối hợp cùng các thành viên trong Ban Tâm linh thực hiện. 


Chia sẻ về công việc của mình, ông cho biết: “Bản thân 
tôi rất phán khỏi khi tham gia vào các công uiệc phuc vu 
nhà Chúa. Các công viéc cua Ban Tâm linh không hé gâu áp 
luc, ngược lai giúp cho Đức tin của tôi trỏ nén uững manh 
hơn. Suốt những năm qua, tôi luôn cố gắng cùng các thành 
vién trong Ban Tâm linh dé hoàn thành tốt các công viéc 
mà quy Cha và quj Hội Đồng Mục Vu đã giao phó.” 











Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 








VE SL BIEN 01 





Trước khi tham gia vào Gia Dinh Công Giáo 
Xa Quê Hà Nội, bác Giuse Dinh Văn Toan ( 60 tuổi, 


hiện tai là ban có van cộng đoàn Me Hàng Cứu çinh ra GDCGXQHN và đã giao trách nhiệm 


mến quý Cha, và đặc biệt là đối với Đức Tổng 
Giuse Ngô Quang Kiệt, bởi ngài là người cha 


Giúp Phú Nhai) dù van đi lễ Thứ Bay, Chủ Nhật cho quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Vì yêu 
nhưng chỉ rước lễ mỗi năm một lån. Trong những mến ngài nên tôi rất mong muốn 
ngày tháng tới nhà thờ Thái Hà để tham dự thánh GĐCGXOHN ngày một phát triển.” 

lễ, bác thấy một số cộng đoàn tham gia vào Cộng | 

đoàn xa quê. Bác thấy quê minh là một xứ rất lớn 

mà chưa thành lập cộng đoàn nén chưa tham gia. 


Khi cộng đoàn Mẹ Hằng Cứu Giúp Phú Nhai 
thành lập, bác tham gia với chức vụ Ban cố vấn. 
Trong mọi công việc của cộng đoàn, bác nhiệt tình 
cộng tác. Đặc biệt, bác có tình yêu mến với các gió 
cầu nguyện. Bất kể xa hay gần, bác Toan không 
quản ngại đường xá mà tới tham dự đông đủ. Bác 
chia sé: “ Có lẽ, kỷ niệm đáng nhớ nhất với Gia đình 
Công giáo Xa Quê Hà Nội nói chung và cộng đoàn 
bác nói riêng đó chính là các giờ cầu nguyện. Có 
khi, địa điểm cầu nguyện cách hơn chục cây số, bác 
không thạo đường nên nhờ anh em khác cùng dẫn 
đi. Khó khăn thì cũng không hàn. Được tham gia 
các giờ cầu nguyện, bác cảm thấy hạnh phúc và 
lòng được thanh than”. 


Bác chia sẻ thêm, tham gia vào Gia đình Công 
Giáo Xa Quê Hà Nội, bác cảm thấy tâm hồn được 
biến đổi nhiều, bản thân luôn mong muốn tham dự 
thánh lễ và rước Chúa vào trong tâm hồn. Là một 
thế hệ đi trước mang trong mình tình cảm đặc biệt 
với nhà thờ Thái Hà, bác mong muốn: “Cộng đoàn 
mình duy trì được những hoạt động đức tin, và có 
những lớp kế thừa. Bác nghĩ rằng phải luôn yêu 





A a a 





Ø) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
NZ, XA QUÉ HÀ NỘI 


ü 


F N=: 


"EE —— Thanh lap nám 2019 


> Ee Doàn Vinhsơn Duong - Thanh Minh 





Là một cộng đoàn mới tham gia vào 
GDCGXQ HN, cộng đoàn Vinhsơn Duong Thanh 
Minh được thành lập vào cuối năm 2019. Theo lời 
kể của ông Vinhsơn Nguyễn Văn Luyện- trưởng 
cộng đoàn, thì từ khi tham gia vào GDCGXQ HN, 
cộng đoàn đã có nhiều thay đổi theo hướng tích 
cực. Ông cho biết: “Thứ nhất, tình liên đới giữa 
bạn bè, anh em cùng giáo xứ đang ỏ Hà Nội bên 
chát hơn. Về công tác tông đồ, được su linh hướng 
của quú Cha đặc trách và HDMV của GDCGXQ 
HN, cộng đoàn tôi đã dua ra những tôn chỉ hoạt 
động, thăm hỏi tứ thân phụ mẫu của các thành 
vién trong cộng đoàn khi ốm dau hay qua đời. Từ 
đó thì đã nhận lai được những tín hiệu tích cuc. 
Được đánh giá là cộng đoàn đoàn kết, có tình 
tương thân, tương ái cao. Thứ hai, vé đời sống cầu 
nguuện, cộng đoàn đã tổ chức được các buối hành 
hương, các buổi câu nguyên khu, cầu nguyên 
hướng đến Bai lễ. Từ những sinh hoạt đó, có 
những thành uiên dù đã bỏ đạo nhiều năm, thì 
nau đã sám hối uà lãnh nhận Bí tích Hòa giải. 
Nhiều anh chi em đã đón nhận ơn cụ thể, công viéc 
tốt hơn, anh chị em hòa thuận hơn.” 





Ngày 24/04/2021, GĐCGXQ HN chào đón 
một cộng đoàn mới, đó là cộng đoàn Vinhsơn Giáp 
Nam. Tham gia được chừng một tháng thì dịch 
Covid-1o diễn biến phức tạp tại Hà Nội, nên Cộng 
đoàn cũng chưa thực hiện được nhiều hoạt động và 
tạm gác nhiều dự định. Tuy nhiên, việc thành lập 
cộng đoàn như một làn gió mới thổi vào tâm hồn 
của những giáo dân thuộc giáo xứ Giáp Nam dang 
sinh sống, làm việc, học tập tại Hà Nội. Ông 
Vinhsơn Vũ Văn Tang- trưởng cộng đoàn chia sé: 
“Trước đâu thì anh chị em đồng hương chỉ thỉnh 
thoáng gặp gó nhau tại quán nước hoặc chào hỏi 
nhau một chút rồi mọi người tiếp tục cuốn vào 
công viéc của ho. Từ khi thành lập cộng đoàn, moi 
người được gặp gõ nhau nhiêu hơn trong các giờ 
thánh lễ, các buổi cầu nguyén, tham gia vào các 
hoạt động thể thao của xa quê như bóng đá. Được 
hòa nhập vào trong GDCGXQ HN, các thành viên 
rát là khí thé. Dén thü Tu hàng tuán, anh chi em 
déu nhó dén thánh lé dành cho nguói xa qué và 
nhác nhó nhau dén tham du. Khi dich bénh büng 
phát, các thành vién tiép tuc mói goi nhau cüng 
doc kinh cáu nguyén. Dii có nhiéu bó ngó nhung 
Cộng đoàn đã nhận được rất nhiêu sự ‘gi 1p:đõ từ 


Cong Doan Vinhson Giáp Nam 
Thanh lap nám 2021 


Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 








“Anh muón chứng minh cho xã hội 
thấu rang là trong những nguoi 
doanh nhân Công giáo là những 
nguoi thành dat, không chỉ vi tài 
chính, mà còn là nhíing con nguoi có 
dao đức, có su khác biệt vói 96 
doanh nhân ngoài đời, những doanh 
nhân tôn giáo ban. Triết ly yêu 
thuong, cho di, và rao giáng Tin 
Mung.” 


Đó là những chia sé của anh 
VinsonNguyén Minh Tü 
mót thành vién trong Tóng doàn Matthéu. 





nh Tú là thành viên trong gia đìnhcó thuận, nhẫn lại yêu thương nhau. Những xích 
ông bà là người đạo gốc ở Xuân mích trong đời sống hôn nhân cũng được hóa 
Trường, Nam Dinh. Tuy nhiên, mái giải nhờ Bí tích Hôn phối. 
về sau này anh mới biết bản thân là người có đạo. 
Anh đã trở lai đạo vào năm 2016. Đến năm 2018, 
anh tham gia vào trong Tông đoàn Matthêu. Khi 
nói thêm về điều này, anh chia sẻ: 


Sau hơn 10 năm làm ở nhà nước, có rất 
nhiều cơ hội nhưng anh cảm thấy không phù 
hợp. Anh trở lại đạo và bát đầu kinh doanh. 
Có một thứ gì đó thôi thúc anh mình là người 

“Nạn đói năm 45, ông bà lên HN lập nghiệp công giáo rồi thì mình phải có sự kết nối sâu 
và sinh ra được 8 người con, nhung bị mất 3 hon đối với những người anh em của mình, 
người. Bố anh là con cả. Bố và cô thứ hai khi sinh đặc biệt là với những người anh em trong 
ra vẫn đặt tên thánh. Sau này, vì cuộc sống vất Tông đoàn, những người anh em trong xa quê 
quả nên gia đình ngày càng xa Chúa,nhữngngười giống như mình. Khi nhà thờ Thái Hà xây 
con sau không được đặt tên thánh. Bang di một dung nhà Mục vụ, anh có gặp cha Hưng va 
thời dài, gia đình không còn sinh hoạt đạo. Đến cha giới thiệu về Tông đoàn. Anh đã tìm đến 
năm 1994, ông bị tai biến. Trong lúc nằm ở nhà, thư kí của Tông đoàn. Ngày đầu tiên anh 
ông nhờ các con mời cha đến ban Bí tích Xúc Dau. tham gia Tông đoàn cũng chính là ngày lễ 
Lúc đó mọi người trong gia đình ngạc nhiên,nên kính thánh Matthêu, bổn mạng tông đoàn. 
đã mời cha Quế bên nha thờ Hàm Long đến ban Anh cảm thấy đó là một sự sắp đặt rất tự 
Bí tích Xức Dầu cho cụ. nhiên, như một hồng ân dành cho mình. 


Đến năm 2016, khi mọi thứ ổn định, Bố anh Anh mong muốn là những người doanh 
nghĩ đến cội nguồn, mẹ anh lúc đó vẫn theo Phật. nhân Công giáo minh sẽ lớn manh hơn nữa, 
Nhờ ơn Chúa mà moi thứ chuyền biến, gia dinh có nhiều đóng góp cho xã hội và Giáo Hội. 
anh về qué và được các cha linh hướng. Sau đó, Đặc biệt, những doanh nhân Công giáo có 
khi lên Hà Nội, gia dinh anh đã tham gia dự khóa những dấu án và ghi nhận hon nữa. Anh rất 
giáo lý dự tòng trong 1 năm. quan tâm đến giới trẻ, bằng sự từng trải của 
bản thân, anh mong mỏi giới trẻ Công giáo có 


Năm 2018, cả gia đình lãnh nhận các Bí tích )"...AA...a.Hún. 
5 thé phát triển toàn diện về kĩ năng. 


trở lại đạo. Như một hồng ân, gia đình được ơn 
Chúa, mọi người trong gia đình trở nên hòa 


BB 






mg سک‎ 


` í GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
Nin XA QUE HÀ NỘI 








“Chắc chan rằng, không chi những nhân vat trên đâu, ma bát cứ thành 
vién nào trong Gia Đình Công Giáo Xa Qué Hà Nói cũng là mót nhân 
chứng sóng động của Chúa Cứu Thé. Tuy khác nhau vé khu vuc dia ly, 
khác nhau vé nét ván hóa sóng đạo giữa các xứ dao, nhung tất cá chúng 
ta déu có một diém chung là làm sáng danh Thiên Chúa giữa noi Hà 
Thành." 











Phần VI: Những chứng nhân của Chua Cứu Thé 


GIA DINH CÔNG GIÁO XA QUÉ HÀ NỘI 


NHIỆT HUYẾT CUR TUÔI TRE 


“Lấu Chúa làm trọng tâm đời mình” 


uối thanh xuân như một cơn mưa 

rào, cho dù bị cảm vẫn muốn 

được đắm chìm vào cơn mưa ấy”. 
Chỉ cán là người trẻ muốn và có sự quyết tâm 
thì ắt sẽ làm được. Giới trẻ trong GĐCGXQ Hà 
Nội của chúng ta ra đời với sự quy tụ của tất cả 
các bạn trẻ Công giáo xa xứ, dù là sinh viên hay 
người đi làm, dù là thuộc giáo phận Bùi Chu 
hay Thái Bình,... tất cả đều cùng mang trong 
minh dòng máu Đức Tin đỏ rực đang cuộn 
trào dâng lên khí thế. 


Khao khát được học tập và trau đồi kiến 
thức, tri thức là mục đích lón nhất của tuổi trẻ. 
Cuộc sống thành thị đã cho sinh viên chúng ta 
nếm trải đa dạng mùi vị khác nhau của cuộc 
sống: sự bất công, tệ nạn, gian xảo,...; nhưng 
chính những điều ấy giúp chúng ta bừng tỉnh 
được giá trị cốt lõi của bản thân mới là điều 
trân quý nhất. Vì vậy, sinh viên chúng ta luôn 
tích cực và chủ động trong việc tìm tòi, nghiên 
cứu, tham gia và phát huy hết sức mạnh noi 
mình sở hữu. Đặc biệt trong Đại Gia đình Giới 
trẻ chúng ta có biết bao tấm gương về tinh 
thần ham học được vinh danh tại các giảng 
đường đại hoc thông qua những cuộc thi. 


Không chỉ các bạn sinh viên, những bạn 
trẻ đang đi làm cũng mang trong mình tỉnh 
than học tập rất tuyệt vời. Nghề nào cũng cán 
phải có kiến thức chuyên sâu và sự tận tâm 
mới đi đường dài được. Các bạn chọn xa rời 
quê hương cũng chính là lúc bạn bắt đầu sự lựa 
chọn nghề nghiệp mình yêu thích. Mặc dù thời 
điểm này, đồng tiền rất quan trọng vì mình đã 
trở thành một phần trụ cột trong gia đình 
nhưng nó không thé nào lấn át được tinh thân 
cầu toàn kiến thức, tri thức. Được thực hành, 


áp dụng, sáng tạo những phương pháp độc 
nhất của bản thân, được giao lưu và trải 
nghiệm trên chính đối tượng sẵn có đã rèn cho 
những người trẻ bao bài học quý giá. Nó tích 
góp dần thành vốn sống, kinh nghiệm xương 
máu của chính mình. Sự hình thành của các 
nhóm ca đoàn, lớp học tiếng anh JP 2 đã kêu 
goi được số đông các bạn trẻ trong GDCGXQ 
tham gia, tất cả đều có chung một niềm mong 
mỏi là để trau đồi kiến thức chuyên sâu và bài 
bán hơn- nơi chứa đựng đầy tinh hoa và tinh 
yêu thương của Thiên Chúa. 


Nhiệt tình xây dựng môi trường học tập 
và sinh hoạt, các bạn trẻ luôn hăng say với 
nhiệm vụ then chốt của mình, lấy “Học, học 
nữa, hoc mái" là kim chỉ nam để cố gắng vươn 
cao và xa hơn nữa trên hành trình đường đời. 
Các khoá học được nối tiếp nhau liên tục để 
tạo cơ hội cho những người trẻ dám can đảm 
sống với niềm đam mê, ước mơ của bản thân. 
Nó đánh dấu những thời kỳ chuyển mình 
manh mẽ của Gia Đình Giới Trẻ Xa Quê ngay 
từ những ngày đầu thành lập. “Sống là biết cho 
đi”- đó là tinh than đáng biểu dương nhất của 
người trẻ chúng ta: sau khi đã lĩnh hội được 
















n MB) GIA ĐÌNH CÔNG GIÁO 
iS, XA QUE HA NOI 


"T9 








| 
lự 
` 









những kiến thức bổ ích qua các khóa học, các thế hệ ấy 
cùng nhìn lại và bồi đắp thêm những gi là tâm huyết nhất 
để truyền đạt lại cho các thế hệ sau và xây dựng một truyền 
thống giói trẻ bën vững từ khi còn là những búp măng non. 
Lúc này, tỉnh thần học tập và phát triển bản thân của giới 
trẻ đi lên một tâm cao mới ở việc sáng tạo, tự lập và thiết kế 
những chương trinh ý nghĩa càng làm cho nội lực nơi giói 
trẻ được nảy nở. 


Là thế hệ ươm mam nằm trong bó máy hoạt động 
chính thức của GDCGXQ Hà Nội, trọng tâm Lời Chúa luôn 
được quan tâm cách đặc biệt trong Thánh Lễ định kỳ dành 
riêng cho Giới trẻ và nhất là “sân chơi Giáo Lý” diễn ra 
hàng năm. “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh 
sáng chỉ đường con theo”- giới trẻ được định hướng đời 
sống thiêng liêng Đức tin và hàng ngày của mình từ Lời 
của Thiên Chúa- Lời Hằng Sống. Đầu tư vào Sách Thánh là 
một lối đi khôn ngoan cho người trẻ, nơi chứa đựng nguồn 
trí thức khôn ngoan với cách tiếp cận chúng ta từ những dụ 
ngôn nhẹ nhàng mà sâu sắc, các sự kiện, phép lạ Thiên 
Chúa đã biểu lộ cho ta từ xa xưa, biến cố quan trọng trong 
chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Điều này đã được 
chứng minh từ thế hệ trước của chúng ta- các ngài được 
than khí linh hướng để thông hiéu Lời Chúa và có một đời 
sống Đạo rất đáng khâm phục. Thiên Chúa của chúng ta 
đã dùng Lời của Ngài qua miệng các ngôn sứ và lưu lại qua 
ngòi bút viết rất thực của các tác giả sách Tin Mừng. Đặc 
biệt là dù ở thế hệ nào, dù là người nước nào, người Ki-tô 
hữu luôn cảm nhận được Lời Chúa rất phù hợp và là khuôn 
mẫu cho chúng ta sống và bước theo Ngài. 





Giới trẻ GDCGXQ Hà Nội 
chúng ta thật may mắn vì được lời 
Ngài soi sáng và có cơ hội để thể 
hiện khả năng am hiểu về Lời Chúa 
qua các cuộc thi Kinh Thánh- Giáo 
Ly duoc tó chüc hàng nám theo 
từng chủ dé của Năm Thánh ấy. Sân 
chơi này đã hấp dẫn rất nhiều bạn 
trẻ tham gia với một mục đích 
chung để học hiểu và suy ngẫm về 
Lời của Chúa. Trải qua nhiều năm 
tổ chức, cuộc thi có những chỉnh 
sửa và bổ sung phù hợp đến từ các 
Cha đặc trách, quý soeur, ban tổ 
chức là những người có hiểu biết 
thâm sâu trong khía cạnh Giáo lý và 
Lời Chúa nên mỗi năm cuộc thi đều 
mang đến sự mới mẻ và những ấn 
tượng đáng nhớ cho người trẻ. Tại 
đây rất nhiều nhóm giới trẻ đã được 
vinh danh bảng vàng, điển hình 
phải ké tới Giới trẻ Giu-se Hiển 
Xuân Dục- các bạn đã tạo nên kỳ 
tích với 3 lần liên tiếp đạt giải Quán 
Quân (năm 2018,2019,2020). Các 
bạn được kế thừa truyền thống quý 
báu từ nôi Đức tin quê hương Xuân 
Dục với tinh than ham học hỏi Lời 
Chúa kết hợp cùng sức mạnh đoàn 
kết và hiểu được tâm quan trọng 
của Thánh Kinh trong đời sống 
hàng ngày. Chính vì điều này mà 
các bạn trẻ đã có nội lực để hăng hái 
tham gia vào cuộc thi và xuất sắc ghi 
tên mình vào lịch sử Cuộc thi Kinh 
Thánh-Giáo Ly trong Gia đình Giói 
Trẻ Thừa Sai Chúa Cứu Thế miền 
Bắc. Cùng với những thành tựu các 
bạn giới trẻ Xuân Dục đạt được, sự 
củng cố về đời sống Đạo cũng ngày 
một tăng trưởng rõ rệt. 


Người trẻ trong GDCGXQ Hà 
Nội đã trải qua biết bao sóng gió, 
cam bẫy của cuộc đời dé đạt được 
những hoa trái tươi đẹp. Quả thực, 


ốc: BB 


Phần VI: Những chứng nhân cua Chúa Cou Thé 


DUY TRÌ & PHÁT 1 


doi sóng Dic tin 





chiến tháng nghịch cảnh là thành công lớn nhất 
của tuổi trẻ và rồi “Bàn tay ta làm nên tất cả- có 
sức người sól đá cũng thành cơm”. Với văn hoá 
người Việt, tự lập là khoảnh khác khó khăn nhất 
của người trẻ vì được sinh ra lớn lên, được nuôi 
dưỡng chở che dưới sự hao gây của cha, giọt mồ 
hôi của mẹ, việc sinh sống, học tập và làm việc 
tại thành phố thủ đô thật gian nan. Trên thành 
phố xa hoa mỹ lệ, những bước chân trên đường 
đời đầu tiên cũng đang chậm chạm tiến tới vạch 
đích của sự trưởng thành của người trẻ. Nhưng 
bằng sự kiên định, quyết tâm người trẻ chúng ta 
với tâm thế sẵn sàng viết những trang giấy đầu 
tiên khi đối mặt với những thách thức nơi cuộc 
sống thành thị dạy bảo. Đó thực sự là một sự nỗ 
lực tuyệt vời khi đạt đến ranh giới cuộc sống 
mình đang giày công vun tưới. 

Là người công giáo, điều quan trọng nhất 
là duy trì và phát triển đời sống Đức tin. Hà Nội 
nơi hoa nhập của rất nhiều tôn giáo khác nhau, 


và cũng dang dán bị hoà tan trong xã hội hỗn 
độn này. Việc giü vững Đức tin của người trẻ là 
một thách đố rất lón khi ranh giới tôn giáo quá 
gan nhau. Giáo hội dành sự ưu tiên cho người 
trẻ Kitô giáo để cảnh báo về sự nghiêm trọng 
của vấn đề này, đồng thời khuyến khích, kêu 
goi các bạn trẻ, đặc biệt các bạn trẻ xa quê “lấy 
Chúa làm trọng tâm đời mình”. Ý thức được 
những nguy cơ về đời sống Đạo, các bạn trẻ 
trong GDCGXQ Hà Nội đã lưu tâm sâu sắc dé 
vượt thắng mọi cám dỗ trong đời sống Đức tin. 
Sự chuyển mình của thời đại vẫn không thể 
làm thay đổi lòng yêu mến Chúa, một lòng các 
bạn trẻ trung thành với lời hứa danh dự khi 
lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Các bạn biết cân 
bằng đời sống của mình, tích cực tham dự 
Thánh lễ và các hoạt động giới trẻ để củng cố, 
bồi đắp thêm thói quen Đức tin của mình. Vì 
vậy, sự tươi sáng của người trẻ trong Giáo hội 
đang được tỏa lan rộng rãi và xứng đáng nhận 
được tình yêu thương và hồng ân cao cả của 
Thiên Chúa. 





